Cuộc sống và những chiếc 
mặt nạ 


Lý Lạc Long 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Muc luc 


Ly Lac Long 
Cuộc sống va những chiếc mặt na 


T rong môn kịch nghệ, nhất là ở Á đông, các nghệ nhân 
thường được hóa trang (sơn vẽ, mặt nạ ...) tương xứng với 
vai trò diễn xuất. Nghệ thuật sân khấu này có mục đích trình 
bày cuộc sống thực tế giống như một vở kịch, trong đó mỗi 
người chúng ta đang mang mặt nạ, đóng những vai trò khác 
nhau mà đôi khi chính bản thân mình cũng không nhận ra. 
Nói cách khác, ít ai đang sống với con người thật, với giá trị 
thật của mình. Chữ "personality" (cái tôi) trong tiếng Anh 
bắt nguồn từ chữ La-tinh "persona" (mặt nạ). Khi người nghệ 
sĩ mang mặt nạ bước lên sân khấu để trình diễn, mặt nạ nói 
lên vai trò họ đang diễn xuất, còn người nghệ sĩ thủ vai thì 
ẩn bên trong như kẻ vô danh. Cái mặt nạ hóa trang này 
tương tự như "cái ta" hoặc "cái tôi" khi ta đang thủ vai hoặc 
diễn xuất vai trò nào đó trong vở kịch vĩ đại của cuộc sống 
con người. 

Từ xa xưa, theo kết quả khảo cổ về xác ướp ở Ai cập thì 
ngay cả xác ướp (người chết) vẫn được mang mặt nạ. Ngày 
nay, ở nhiều nơi trên thế giới, con người vẫn còn thích thú 
với việc che mặt thật (có lẽ cũng đã giả tạo với vai trò diễn 
xuất trong vở kịch: Cuộc sống thực tế) của mình bằng "mặt 
nạ" trong các lễ hội khiêu vũ hóa trang. Người ta nói rằng, 
sự chuyển động cơ thể qua các nhịp điệu nhảy múa tái hiện 
cuộc sống, mặt nạ chỉ là một công cụ để con người thể hiện 
ý tưởng loại bỏ sự giả dối và chân thực với chính mình. 
Nhưng khoác lên thêm một lớp mặt nạ, "giả để che lấp 


những cái giả khác" sẽ giúp con người thể hiện được sự chân 
thực với chính bản thân mình? Có phải chăng đây cũng chỉ 
là sự giải thích cho những người đang diễn xuất cái vai trò 
cổ vũ của họ về những lợi ích của các lễ hội hóa trang trong 
"vở kịch cuộc sống thực tế"? Tại sao con người thích (hoặc 
phải) mang mặt nạ? Và sống như con người mang mặt nạ 
hay con người chân thực của mình là tốt? Con người có khả 
năng chọn lựa được giữa "mặt na" va "chan thực” hay 
không? 

Một trong những hình ảnh quen thuộc ở Bắc Mỹ là Zorro, 
một hiệp sĩ đeo mặt nạ, cứu tinh của những người dân kém 
thế, nỗi ám ảnh của tầng lớp thống trị vào thời kỳ khai 
hoang ở California. Nhưng cởi mặt nạ xuống, Zorro lại chính 
là Don Diego Vega, một tay quý tộc nổi tiếng lười biếng của 
vùng đất này. Như vậy thì Zorro hay Don Diego Vega là "con 
người thật su" của nhân vật này? Mặt nạ có tạo nên Zorro 
được không? Hay Zorro chính là con người thật sự của D.D. 
Vega? Một phim vui khác về chủ đề này là phim Mặt Nạ (The 
Mask, 1994), do Jim Carrey thủ vai chính, diễn tả khả năng 
biến đổi bản chất và điều khiển con người của cái mặt nạ. 
Xem phim, người ta liên tưởng đến những người mang mặt 
nạ trong cuộc sống thực tế. 

Theo các nhà tâm lý học, con người vì tự ti mặc cảm, nghĩ 
mình chẳng là ai nên phải đeo thêm nhiều thứ khác. Dần 
dần người ta trở thành những tên hề trên sân khấu cuộc đời, 
thành những người mang mặt nạ. Karl Jung gọi "cái tôi giả" 
(false self, false indentification) là "persona". Trong tiến trình 
viên mãn về tâm lý, con người phải làm sao rũ bỏ được 


những mặt na nay, nếu không thi sẽ bị chúng hành khổ bản 
thân và dẫn đến hành khổ nhiều người khác. Hudson Smith, 
một giáo sư triết học của nhiều đại học ở Mỹ (Syracuse, 
M.I.T, Berkeley) nhận xét: "Nhưng khổ nỗi là hầu hết chúng 
ta đã quên, không phân biệt được "con người thực" của 
mình và những "cái tôi giả tạo" chúng ta mang để đóng trò 
trên "sân khấu đời". Những "cái tôi giả tạo" ấy đáng lé phải 
được cởi ra, như đồ vật hóa trang, khi đóng xong vở tuồng 
trên sân khấu nghệ thuật. Hầu hết chúng ta bị mê hoặc với 
cuộc sống trước mặt, không nhớ những vai trò đã đóng 
trong quá khứ, không đoán được những vai trò sẽ đóng 
trong tương lai. Chúng ta có bổn phận phải sửa lại sự sai lầm 
này, phải xuyên qua và tiêu hủy những "cái tôi", gỡ bỏ hết 
các mặt nạ hóa trang tạm bợ để tìm ra người "diễn viên vô 
danh" hay "con người chân thực" ẩn nấp đàng sau." 

Ở trên các nhà tâm lý học, triết học ... có lẽ chỉ "bàn" đến sự 
cần thiết tìm về "con người chân thực" (true self) của một cá 
thể để đạt đến một cuộc sống " chân thực và tốt đẹp" hơn, 
với giả thiết là cá nhân đang ở trong một xã hội mà sự tự do 
chọn lựa được tôn trọng. Chúng ta thử nhìn vào những xã 
hội nơi mà quyền tự do không được tôn trọng và con người 
phải mang nhiều mặt nạ, dù có muốn hay không để sinh tồn 
thì một người có thể tìm về "con người chân thực" của họ 
được không? Hay sẽ bị lạc mất dấu với thời gian? 

Đi ngược dòng lịch sử để tìm hiểu chút về xã hội miền Bắc 
dưới sự cai trị của đảng cộng sản. Trong thời kỳ cải cách 
ruộng đất thì ngoài việc hàng vạn người dân đã bị chết oan, 
những giá trị truyền thống của người Việt đã bị đảo lộn hoàn 


toàn. Khi mà con dâu tô cha, vo dâu tô chông, em dâu tô 
anh ... Có nhiều chuyện khó tin nhưng có that đã xảy ra ở 
khắp làng quê miền Bắc. Thí dụ như chuyện đứa con khi 
phải đấu tố cha, chỉ vào mặt cha mình quát to: 

- Mày biết tao là ai không? 

Người cha trả lời : 

- Thưa ông con biết! Ông là con của con ! 

Giới văn nghệ sĩ thì chỉ can không theo đúng với đường lối 
vạch ra của đảng thì văn nghiệp úa tàn và ngay cả mạng 
sống cũng bị đe dọa. Vụ Nhân văn giai phẩm là một thí dụ. 
Năm 1975, đất nước thống nhất và chiến tranh đã ngưng thì 
đến trại cải tạo, đánh tư sản, kinh tế mới, đốt sách, đào mồ, 
bán bãi lùa dân ra biển ... 

Gần đây nhất, việc chính quyền cộng sản VN yêu cầu Mã 
Lai, và Nam Dương phá hủy các tấm bia tưởng niệm những 
người vượt biển tử nạn là một hành động đi ngược lại truyền 
thống văn hóa "nghĩa tử là nghĩa tận" của VN đã làm biết 
bao trái tim rướm máu. 

Tóm lại, đảng cộng sản VN đã thành công khi tạo ra một bầu 
không khí ngột ngạt, mất đoàn kết, nghi ngờ lẫn nhau, phá 
hoại lẫn nhau trong người dân Việt . Mục đích lâu dài là để 
người dân không đứng chung với nhau được trong bất cứ 
một tổ chức nào. Kế đến, sự tuyên truyền dối trá và mị dân 
này trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm cho nhiều người tưởng 
thật, họ quen với sự khen ngợi giả dối mà quên đi hiện thực. 
Bây giờ có ai đó nói lên sự thật (mà sự thật thì phũ phàng và 
khó nghe!) thì vẫn có một số ít người không thể chịu nổi và 
phản ứng gay gắt mà không cần tìm hiểu bản chất sự việc 


cho đến cùng và tường tan một cach khoa học, khách quan. 
(Ví dụ, có ai đó nói rằng ông HCM nói dối, ông có vợ, có con, 
ông đạo văn, ông giả người khác viết sách để tự bốc thơm... 
cho dù đó là sự thật, nhưng vẫn có người sẽ không tin và 
còn phản ứng gay gắt! ) 

Hậu quả trước mắt, đảng cs đã phá hủy nền văn hóa dân tộc 
lâu đời và tình nghĩa giữa con người Việt Nam với nhau. 
Người Việt phải mang cho mình nhiều mặt nạ. Cùng một sự 
việc, với cấp trên họ nói khác, với bạn bè nơi vỉa hè họ nói 
khác, với đồng nghiệp tại cơ quan họ nói khác,với vợ con họ 
nói khác. Dân Việt bị bắt buộc mang những chiếc mặt nạ do 
chính quyền cộng sản tạo ra để sinh tồn thì còn thời gian và 
nghị lực đâu để tìm và sống như "con người chân thực" của 
mình? 

Một "vở kịch thiên đường không có thật" đã được dựng ra và 
diễn xuất với những con người mang mặt nạ hơn 60 năm 
qua. Đến khi nào mới hạ màn? Dân Việt đã chịu đựng quá 
nhiều thiệt thòi. Những chiếc mặt nạ làm rối ren đời sống 
phải được gỡ xuống, trả lại dân Việt đời sống của người Việt, 
một đời sống đầy ắp tình tự dân tộc của những con người 
Việt Nam. 

LÝ LẠC LONG 

(TTL/TCT/MAI/06) 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 

Danh may: Ly Lac Long 

Nguồn: Vietnamthuquan-TVonline 
Được bạn: TTL đưa lên 

vào ngày: 5 tháng 5 năm 2006 


